r2 ~ ~" ^ 
Tan mạn về Tết Nguyên 
Đan 
Hoàng Trọng Muôn 
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Tản mạn về Tết Nguyên Đán 








Hoàng Trọng Muôn 
Tản mạn về Tết Nguyên Đán 
Tản văn 


Một năm có bốn mùa và bao giờ mùa xuân cũng là mùa 
đẹp nhất, mùa mở đầu. Mùa xuân lại bắt đầu bằng Tết 
Nguyên đán. Tết là do chữ "tiết" đọc chệch ra mà thành. 
Nguyên đán là buổi sớm đầu tiên. Tết Nguyên đán được 
người Việt gọi là Tết Cả. Tết được bắt đầu tính từ thời khắc 
giao thừa của một năm mới, từ ngày mồng Một tháng Một 
âm lịch. 


Tuy vậy, trước đó nhiều ngày, không khí tết đã bắt đầu. Từ 
ngày hai mươi ba tháng Chạp, sau lễ đưa tiễn ông Táo về 
trời thì việc chuẩn bị tết nhất đã náo nức hơn bao giờ hết. 
Dù lúc này, công việc đồng áng, mùa màng của nhà nông 
cực kỳ bận rộn với những toan tính cho một vụ mùa sắp tới, 
nhưng việc sắm sửa Tết với rất nhiều thứ như lá bánh, vàng 
hương..., việc lau dọn bàn thờ tổ tiên, sửa sang, trang trí 
nhà cửa, chuẩn bị gói bánh chưng... đã mang không khí tết 
đến với mọi nhà. 


Dường như tất cả mọi người đều háo hức mong tết về để có 
dịp thăm hỏi, chúc tụng nhau và đồng thời cũng được thể 
hiện ước mong về những điều tốt lành cho một năm mới với 
rất nhiều dự định. Mâm ngũ quả đã được chuẩn bị cả tuần 
trước khi tết đến. Gọi là ngũ quả nhưng kỳ thực không đơn 


giản chỉ có năm loại quả, mà mỗi nơi, tuỳ thuộc vào những 
loại cây trồng sẵn có, mâm ngũ quả sẽ được bày biện khác 
nhau nhưng nói chung đều thể hiện mong ước về một sự đủ 
đầy, no ấm và hạnh phúc. 


Những ngày giáp tết, công việc càng bận rộn hơn. Bên cầu 
ao làng, người ta nô nức mang lá dong ra rửa và trò chuyện 
râm ran về những điều tốt lành. Sáng hai mươi tám, hai 
mươi chín tết, mặc dù trời lạnh tê tái cùng những cơn gió 
bấc tràn về như cắt da cắt thịt, mọi người vẫn dậy rất sớm 
để gói bánh chưng, còn kịp bắc bếp nổi lửa, đun bánh trong 
khoảng thời gian từ mười đến mười hai tiếng đồng hồ và vớt 
bánh trước khi đêm quá khuya. 


Sáng hai mươi chín và ba mươi tết, người ta đổ về chợ. Rất 
nhiều cái chợ mới được họp ngay bên lề đường, chỗ ngã ba, 
ngã tư với rất nhiều chủng loại hàng hoá. Nhà giàu thì mua 
một cây đào thế hoặc một cây mai rất đẹp về bày trong 
nhà. Có người mua cả những cây quất to, sai tru những quả 
chín vàng rực rỡ như nắng xuân. Nhà nghèo hơn cũng cố 
gắng kiếm cho mình một cành đào nhỏ về cắm trong nhà 
cho có hương vị tết. Người ta còn mua những bức tranh dân 
gian Đông Hồ, Hàng Trống... và một vài cặp câu đối tết với 
những nét chữ mềm mại như rồng bay phượng múa trên nền 
giấy màu hồng để treo trong nhà, ngoài cổng với mong ước 
về sự sinh sôi, nảy nở. Một cây nêu được dựng lên với ý 
nghĩa xua đi những gì u ám, tối tăm, mang lại những điều 
may mắn, tốt lành và để xua đuổi ma quỷ. 


Chiều ba mươi tết là thời khắc quan trọng để mọi người ra 
đồng thắp hương những ngôi mộ tổ tiên, mời tổ tiên về ăn 
tết. Từ lúc đó, hương và nến được thắp liên tục trong suốt 
mấy ngày đêm liền như một chiếc cầu nối tâm linh giữa con 
cháu với những người đã khuất. 


Đêm ba mươi tết, trong không khí tất niên, mọi người ai về 
nhà nấy để chuẩn bị đón thời khắc giao thừa linh thiêng 
trong ngôi nhà nhỏ với những người thân của mình. Từ lúc 
ấy, người ta thường ngại bước chân sang đất nhà khác nếu 
như mình không phải là người may mắn hoặc tuổi của mình 
không hợp với tuổi của chủ nhà kia, vì như thế sẽ mang lại 
điều xui xẻo cho họ. Sau lễ cúng giao thừa, mọi người kéo 
nhau ra đường hái lộc và lên đình, lên chùa làm lễ cầu may. 
Tiếng pháo nổ giòn tan, rắc đầy xác giấy màu hồng ngoài 
sân, ngoài ngõ như thể hiện những mong ước về mọi điều 
suôn sẻ và hanh thông. 


Sáng mồng Một tết, những người đã được gia chủ nhờ từ 
trước đến xông đất cho nhau. Gia chủ mời người xông đất 
uống nước và tặng phong bao cho họ. Trong ngày này, người 
Việt kiêng quét dọn nhà cửa và nếu có dọn dẹp thì cũng chỉ 
dồn rác rưởi thành một đống dấp trong xó nhà, để đến ngày 
hôm sau mới được hót đổ đi vì mọi người quan niệm đó là 
lộc, là những điều may mắn, tốt lành. Nếu quét dọn sạch sẽ 
nhà cửa trong ngày mồng Một tết thì cả năm sẽ bị dông, 
chẳng làm ăn được gì, chẳng thu hoạch được gì, mà nếu 


không biết giữ gìn cẩn thận thì mọi thứ trong nhà cũng sẽ ra 
đi sạch sẽ. 


Người Việt quan niệm: mồng Một tết Cha, mồng Hai tết mẹ, 
mồng Ba tết Thầy. Vì vậy, ngay từ sáng sớm ngày mồng 
Một, người ta kéo nhau về nhà cha mẹ hai bên của mình để 
chúc tết và thắp hương cho tổ tiên. Sau đó mới đi thăm hỏi, 
chúc tết những người cao niên, những bậc bề trên trong 
dòng họ. Đây là dịp mọi người được trò chuyện, tâm sự cùng 
nhau về việc làm ăn, chuyện gia đình... trong suốt một năm 
qua. Những người bề trên thường tặng cho người dưới những 
chiếc phong bao màu hồng, bên trong có vài đồng tiền lẻ 
còn mới gọi là tiền mừng tuổi lấy may với ý nghĩa phát vốn, 
phát lộc, phát tài cho con cháu kèm theo những lời chúc có 
nội dung và ý nghĩa rất cụ thể, thiết thực. 


Sáng mồng Ba tết, người ta đến thăm các thầy, các cô. 
Người thầy mà mọi người thường nghĩ đến đầu tiên là thầy 
dạy nghề, dạy việc hoặc những người có đạo đức sáng ngời, 
những người có ảnh hưởng lớn đến tình cảm và cuộc đời của 
mình để đến thăm viếng và kính chúc sức khoẻ, tỏ lòng tôn 
kính, biết ơn. Đó là những người mà họ không chỉ nhớ suốt 
đời vì công lao dạy dỗ mà còn mang ơn vì đã đem đến cho 
họ một cuộc đời hạnh phúc. 


Từ ngày mồng Bốn tết, các cuộc vui bắt đầu tưng bừng diễn 
ra khắp nơi và kéo dài đến hết mùa xuân. Những trò chơi 
đấu vật, bịt mắt bắt dê, hát đối, đánh đu, thả chim, chọi 


gà... được tổ chức tưng bừng, thu hút đông đảo mọi người 
với một sự háo hức và vui vẻ đến kỳ lạ. Người ta không coi 
trọng phần thưởng nên không có sự ăn thua trong các trò 
chơi mà chỉ coi đây là dịp để giao lưu, kết bạn. 


Ở Tây Bắc, những cô gái Thái đến tuổi cập kê bắt đầu biết tự 
may cho mình những quả còn rất đẹp để gửi gắm ý nguyện 
riêng của mình vào đó. Trong quả còn được nhồi hạt vừa tạo 
độ nặng, vừa thể hiện những mong ước về sự nảy nở, sinh 
sôi. Mỗi góc quả còn được đính tua ngũ sắc: Xanh, Đỏ, 
Trắng, Tím, Vàng. Ở giữa quả còn được luồn một sợi dây dài 
dùng để cầm quả còn tung lên và cũng được đính rất nhiều 
tua ngũ sắc. Khi tung còn, người ta cầm một đầu dây, quay 
mạnh mấy vòng để lấy đà rồi tung lên cao. Cuộc chơi diễn 
ra, một bên tung, một bên bắt. Hai người chơi với nhau 
thường là một cặp nam, nữ đang tìm bạn và thường là trai 
chưa vợ, gái chưa chồng. Họ đứng cách nhau vừa tầm bay 
của quả còn và bên nào không bắt được là thua cuộc. Nếu 
chàng trai thua cuộc, cô gái sẽ bắt phạt uống rượu, ít nhất là 
ba chén cho một lần thua. Nếu cô gái thua cuộc, chàng trai 
sẽ phạt bằng cách lấy đi của cô một kỷ vật như chiếc khăn 
tay hay chiếc vòng tay... Đó là sự khởi đầu cho mối nhân 
duyên. Chén rượu nồng chất men thương nhớ. Chiếc khăn 
tay, vòng tay... trở thành tặng phẩm trao gửi biết bao tình 
cảm mặn nồng. Quả còn vì thế bỗng trở thành quả cầu trao 
duyên đôi lứa. 


Ngày mồng Bảy tết, người ta làm lễ hạ cây nêu, kết thúc 


những ngày vui chơi và bắt đầu cho một vụ sản xuất mới. 
Mọi người tiễn đưa tổ tiên bằng một lễ hoá vàng với sự cầu 
mong được che chở và phù hộ. Những ngày tết Nguyên đán 
kết thúc nhưng những cuộc vui còn kéo dài. Dù giàu, dù 
nghèo thì những ngày này, bao giờ mọi người cũng dâng lên 
tổ tiên, bày lên bàn thờ cùng với mâm ngũ quả những thứ 
ngon nhất, tốt nhất như một sự phô bày những thành quả, 
những sản phẩm lao động, những của ngon vật lạ mà họ 
làm ra trong quá trình sản xuất. Tết Cả đã ăn sâu vào tâm 
thức người Việt với sự đủ đầy, no ấm cùng với những câu nói 
cửa miệng quen thuộc như: "Tết nhất", "Ăn tết", "Vui như 
tết", "Đói ngày giỗ cha, no ba ngày tết"... dù rằng sau đó lại 
chật vật trong cuộc mưu sinh với nỗi lo canh cánh về cơm, 
áo, gạo, tiền... 


Những ngày tết, người ta cũng thường rộng lượng hơn, sẵn 
sàng tha thứ, bỏ qua cho nhau những lỗi lầm, những đố ky, 
hiểm khích ngày thường. Những ngày này, người ta luôn hi 
vọng vào những điều tốt đẹp nhất... 


Những cái tết Nguyên đán bây giờ không còn được như xưa 
nữa, mà đang mất dần đi ý nghĩa truyền thống, đang mất 
dần đi vị trí thiêng liêng trong tâm thức người Việt, nhất là 
những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn hy vọng rằng, 
với sự cố gắng duy trì và gìn giữ những phong tục của tết cổ 
truyền xưa trong nhiều gia đình, tết Cả sẽ dần dần trở lại với 
đúng nghĩa trong tâm thức của mọi người dân Việt. 


Một cái tết Nguyên đán nữa lại đang về! 


Xuân 2004 


Hoàng Trọng Muôn 
(In trong Mùa hoa lộc vừng - Tập Ký và tản văn - NXB Thanh 
Niên, 2007) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả/ VNThuquan - Thư viện Online 
Được bạn: đưa lên 
vào ngày: 12 tháng 2 năm 2010 


